
Q rỉ 9 s Q 


Pilates là gì? 5 bài tập Pilates giảm cân nhanh hiệu quả nhất 


< SHARE: 


Các bạn biết Pilates là gì không? Pilates là bài tập mà rất nhiều người nổi tiếng luyện tập giảm cân. Hãy cùng Thể Hình Nam 
tìm hiểu ngay bạn nhé! 


Pilates là gì? mà rất nhiều người nổi tiếng đều luyện tập như một bài tập giảm cân cực kỳ hiệu quả? Cùng áp dụng 5 bài tập 
Pilates giảm cân nhanh ngay bạn nhé! 


Pilates là gì? - Pilates là bài tập giảm mỡ toàn cơ thể, hỗ trợ giảm cân và tăng cường sức mạnh thể 
chát, độ linh hoạt và tăng cường tinh thần cải thiện sức khỏe. 

Lợi ích của bài tập Pilates: 

• Nổi tiếng là bài tập giảm cân hiệu quả 

• Trị đau lưng hiệu quả 

• Giảm chảy xệ ở các vùng cơ (bụng, eo, đùi, cánh tay) 

• Thư giãn các vùng cơ hay bị co rút ( thắt lưng, vai, cổ) 

• Giảm các vấn đề liên quan đến cột sống, giúp dẻo dai 

• Rèn luyện ý chí và cân bằng trong cuộc sống 

• Săn chắc cơ bắp, giúp cơ thể khỏe mạnh 



Hiểu được Pilates là gì và lợi ích tuyệt vời của nó giờ bạn đã sẵn sàng cùng Thể Hình Nam áp dụng 
ngay 5 bài tập Pilates giảm cân nhanh hiệu quả nhất chưa nào? 


1 . Bài tập Pilates kéo với tạ 



Pilates là gì - Bài tập Pilates kéo với tạ 


Bắt đầu nằm phẳng trên bụng, chân khép lại với nhau và cánh tay đưa thẳng sang hai bên tạo thành hình chữ "T". 

Giữ hai tạ và đưa cánh tay về phía sau dọc thẳng theo hông, đồng thời nâng đầu và ngực lên khỏi sàn. Sau đó quay lại vị trí 
ban đầu. Thực hiện 1 0 lần. 


2. Bài tập Pilates chống đẩy 



Pilates là gì - Bài tập Pilates chống đấy 


Bắt đầu ở tư thế plank khủy tay, nhún người thấp xuống sao cho ngực cách sàn tầm 3 cm. Sau đó quay lại vị trí ban đầu. 
Thực hiện 12-15 lần. 


3. Bài tập Pilates lên xuống 



Pilates là gì - Bài tập Pilates lên xuống 

Bắt đầu ở tư thế plank với hai bàn tay chống thẳng, sau đó nhún người xuống từ từ thả từng tay xuống chống bằng khủy tay 
trở về tư thế plank chống khủy tay. Sau đó trở lại vị trí ban đầu. Thực hiện 1 0 lần mỗi bên. 


4. Bài tập Pilates một bên 




Pilates là gì - Bài tập Pilates một bên 


Ngồi nghiêng người sang một bên (tư thế nàng tiên cá). Đầu gối khụy nhẹ với đầu gối chân phải chạm đầu gối trái. Một tay 
đặt thẳng trên chân, tay còn lại chống xuống sàn, lòng bàn tay phẳng với mặt sàn. Sau đó, nâng hông lên vòng tay gua đầu 
và guay lại vị trí ban đầu. Thực hiện 1 0 lần cho mỗi bên. 


5. Bài tập Pilates kéo chân xuống 





Bắt đầu ở tư thế plank chống thẳng tay, và đưa chân trái lên, chân phải chống bằng mũi chân. Sau đó đẩy người về phía 
trước và lặp lại 3 lần sau đó đổi chân. Lặp lại 8 vòng như vậy. 


Hãy kiên trì tập luyện bài tập này mỗi ngày để có vóc dáng thon gọn và sức 

khỏe tốt bạn nhé! 


^ NHÃN: 


Tập thể hình 


Tập thể hình tại nhà 


<SHARE: 


http://www.thehinhnam.com/2016/06/pilates-la-gi-5-bai-tap-pilates-giam-can-nhanh-hieu-qua-nhat.html 


Ht COMMENTS 


KhoeDep Youtube Channel 


KHOE _ 

ÔẹE □ 


KhoeDep.vn - Sức Khỏe & Làm Đẹp 


BÀI MỚI 
NHẤT 


I j 3 N H Ạ c THÊ HÌNH Xemtất 

1 1 ■ 


<2> X E M NHIỀU NHẤT 



1 

Phát hiện mới giúp nam giới tăng cơ tối đa khi tập thể hình 









hông dụng cụ tại nhà 

bụng cho nam vì mỡ bụng làm mất thẩm mĩ và... 
Ig da sâu bên trong 

Mặt nạ bột quế trị mụn chắc hẳn bạn đã được nghe nhiều. Bột quế không chỉ là gia... 



1 


I p chân 1 5 phút mỗi ngày 
lc của mọi cô gái, đểtựtin diện váy/ quần... 


mi \ ; tay tai nhà số 1 hiện nay 

Bạn chưa bao giơ cam thây tự nhiên và hài lòng với vòng eo của mình? Bạn thường xuyên. 



nhanh nhất 

hữu đùi thon gọn, tựtin diện quần short hoặc... 


A G E 




Nhờ tập thể hình chàng trai bị ung thư đã lột xác sau 4 năm 



10 

Tập cơ ngực vạm vỡ toàn diện với 6 động tác không thể bỏ qua 
thức thể hình tốt nhất cho mọi người 


All rights reserved. 


Trang chủ 

Hỏi đáp thể hình 


Sitemap 

Liên hệ 


Subscribe Nevvsletter 

Email address... 

1 Submit 1 


— > 








